


Tan man vé loai mai hoa 
trang 


Bui Thuy Dao Nguyén 


Chao mừng các ban đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Bui Thuy Dao Nguyén 
Tan man vé loai mai hoa trang 
Phan 1 


Tan man vé Mai mu u 





Trong nhiều loại mai, có một loại mai cũng trổ hoa mau 
trắng. Đó là Mai mù u (hay còn gọi là Nam mai, Bạch mai) 


tén khoa hoc la Ochrocarpus siamensis var.odoratissimus 
Pierre thuộc ho Guttiferae, hiện còn lai rất ít ở nước ta. 

Nó chỉ là loài tương cận với cây mù u hiện mọc hoang nhiều 
nơi ở miền Nam; càng không phải là loài mai vàng, mai 
trắng thuộc họ Ochnaceae thường trổ mỗi dịp xuân về... 
(xem ảnh ) 


Chính loài Nam mai nay thuở trước ở Mai Sơn Tự, đã khơi 
nguồn cảm hứng cho Trịnh Hoài Đức (1725-1825) và các cây 
bút cùng thời viết nên tập "Mộng mai đình". 


Giống cây ấy cũng là biểu tượng của Thi xã Bạch Mai quy tụ 
nhiều tên tuổi ở Nam Bộ vào thế kỷ trước : Phan Văn Trị, 
Tôn Thọ Tường, Trần Thiện Chánh, Hồ Huấn Nghiệp, Huỳnh 
Mẫn Dat, Nguyễn Thông,... 


Bui Thuy Dao Nguyén 
Tan man vé loai mai hoa trang 


Phan 2 





II.Mai Son Tự Va Mai Khâu Tự 


Mai sơn va Mai Khâu. Mai Sơn và Mai Khâu đều có nghĩa là 
gò cây Mai (hay gò Mai), nên nhiều người hoặc đã lầm tưởng 
hai gò này là một, hoặc đã lam gò này với một gò kia. That 
ra, đó là hai gò khác nhau, và cả trên hai gò này đều có 
chùa, đó là Mai Sơn tự và Mai Khâu tự. 


Mai Sơn Tự 


Mai Son là tên một gò đất cao ở Phú Lâm, góc đường Hung 
Vương (đường lục tỉnh cũ) và Nguyển Thị Nhỏ,Quận 11, Tp 
HCM. Xưa kia trên gò có trồng nhiều cây mai nên gọi như 
thế. 


Ở Mai Sơn trước đây có một ngôi chùa rất nổi tiếng, tên chữ 
là Mai Sơn Tự, cũng gọi là Mai Tự, tên nôm là chùa Cây Mai. 
Trên bản đồ tỉnh gia định (1815) của Trần Văn Học, chùa này 
được ghi bằng một cái tên nửa chữ nửa nôm là “Cây Mai 
Tự.” Trong bài Gia Định phú, một bài phú Nôm tập trung gần 
như day đủ các tên đất ở Gia Định, được làm trước khi quan 
Pháp xâm lăng, chùa Cây Mai cũng được nói tới: 


Thanh tao thay hình Hoà Thượng Chùa Cây Mai. (cầu 26) 
Mai Sơn là một vị trí chiến lược. 


Tháng 2 năm 1859, quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định. 
Nghĩa quân từ Định Tường, Vĩnh Long tăng viện để chống lại 
Pháp, quân triều đình tập trung ở chùa Cây Mai và vùng 
quanh đó. Quân Pháp tiến đánh, nghĩa quân thua, rút về 
Định Tường, quân Pháp chiếm chùa Cây Mai và một số chùa 
khác lập thành hệ thống đồn bót. Từ đó, chùa Cây Mai trở 
thành nơi đóng quân của Pháp. Cảnh đẹp gò mai và thanh 
tịnh của chùa không còn, mà thay vào đó là cảnh huyên náo 
của binh lính... 


Năm 1860, Nguyễn Tri Phương từng cầm cự với quân Pháp ở 


đấy trước khi rút về cố thủ dai đồn Ky Hoa (Phú Thọ). Va 
năm 1895, sau khi thành Gia Định thất thủ, quân triều đình 
từ Vĩnh Long và Định Tường tới đóng gần ở Mai Sơn, mưu 
chiếm lại thành nhưng bị quân Pháp tấn công đành phải rút 
lui về Vĩnh Long. 


Ngày nay người ta quen gọi đồn Mai Sơn là đồn cây Mai.Và 
hiện thời đồn này là doanh trại quân đội . 


Mai Sơn là một thắng cảnh: 


Năm 1847, Nguyễn Tri Phương và Phan Thanh Giản lúc còn 
làm Kinh lược sứ Gia Định (Nam Kỳ), vì ngưỡng mộ chùa 
Bạch Mai đã dựng nhà thủy tạ “Phương Đình” để thưởng 
thức bạch mai và ngâm vịnh mỗi năm vào dịp Tết. 


Vẻ đẹp của chùa Cây Mai đã làm gợi hứng cho biết bao nhà 
thơ; quyển “Đại Nam nhất thống chí” - Lục tỉnh Việt Nam - 
nói về chùa Cây Mai đã ghi lại bài thơ của một thi sĩ khuyết 
danh khi viếng thăm chùa đã vịnh cây mai: 


Cua thiền tìm viếng mai hoa, 

Đường xa nghỉ ngựa, Thích Già luận chơi, 
Bình trà hương ngát quyện hơi, 

Bao nhiêu trần lụy, nửa đời tiêu ma. 


Mùa Xuân năm Dinh Mão (1867), trước khi ba tỉnh miền Tây 
Nam kỳ rơi vào tay thực dân Pháp, Tam Nguyên Trần Bích 


San, một trí thức yêu nước, nhớ đến Gia Định bi giãc chiếm 
đóng, nhà thơ ngậm ngùi tự hỏi không biết cảnh xuân ở 
vùng Gia Định đã bị thất thủ, qua biểu tượng Sơn Mai, vào 
sáng mồng một Tết như thế nào? 


Dinh Mão Thi Bút 


Điểu đề hoa tiếu bán song hư, 
Đế lý phong quang lạc hữu dư. 
Cử mục Mai Sơn thiên lý viễn, 
Kim triêu xuân sắc cánh hà như? 
(Mai Nham thi thảo) 


Dịch thơ: 

Khai Bút Năm Dinh Mao 

Hoa cười chim hót cạnh song thưa 
Vui vẻ kinh vua cạnh có thừa. 

Ngước mắt, Mai Sơn ngàn dặm cách, 
Sáng nay xuân sắc dễ như xưa? 
(Nguyễn Khuê dịch) 


Sau khi cả sáu tỉnh Nam Kỳ mất, thì Phan Rang, Phan Thiết 
và Phan Rí trở thành tiền tuyến tiếp giáp với vùng đất bị 
giặc Pháp chiếm. Nguyễn Xuân Ôn, một sĩ phu anh hùng 
từng hưởng ứng hịch Cần Vương khởi nghĩa chống quân 
Pháp ở Nghệ Tĩnh, trong bài “Tiễn Tuần Phủ Hồ Đăng Phong 
chi Bình Phú Tổng đốc” (Tiễn Tuần Phủ Hồ Đăng phong đi 
nhậm chức Tổng đốc Bình Thuận Phú yên) đã viết về phần 


đất bi mất với tat cả tam lòng ưu ái, va da nói tới Mai Son 
như một biểu tượng của Gia Định: 


Cần Hải, Mai Sơn cấu vị thanh, 
Tam Phan tùng thử kiến bang bình. 


Dịch nghĩa: 
Biển Cần Giờ, gò Cây Mai bụi bặm chưa quét sạch, 
Ba đất Phan từ nay trở thành bức bình phong của nước nhà. 


Nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông cũng đã bày tỏ lòng tình 
thâm sâu dành cho nơi ấy: 


Nhìn suốt trời Nam trận máu tanh 
Mười năm đầu ngựa ngóng Mai đình. 


Khi quân Pháp xây đồn lính ở Mai Sơn, chùa Cây Mai bị triệt 
hạ, dần dần chẳng còn dấu vết gì nữa ngoài một cây Bạch 
Mai sống sót. Tôn Thọ Tường, mà có sách cho rằng chính 
ông đã thành lập Thi xã Bạch Mai chính vì nơi này, về sau 
trở thành tay sai của Pháp, cũng không khỏi sót xa trước 
cảnh đổi thay: 


Thơ Vịnh Chùa Cây Mai 
Đau đớn cho mai cách dưới đèo, 


Mười phần trong sạch phận cheo leo. 
Sương in tuyết đóng, nhành thưa thớt, 


Xuân đến Thu về lá quạnh hiu. 

Lặng lẽ chuông quen cơn bóng xế, 
Tò le kèn lạ mặt trời chiều. 

Những tay rượu Thánh thi thần cũ 
Trông cảnh bao nhiêu tiếc bấy nhiêu. 


Bài thơ này đã trở thành nguyên xướng cho nhiều bài hoạ 
của các nhà thơ đương thời khác. 

Nói thêm, chùa Cây Mai này có một ngộ nhận cần phải đính 
chánh. Trong Sài Gòn năm xưa, Vương Hồng Sển viết: 


“Theo Trịnh Hoài Đức, Chùa Cây Mai tên chữ là “Thứu Lãnh 
Tự” và “Chùa Cây Mai chữ khi gọi là Mai Sơn tự khi gọi Thứu 
Lĩnh Tự” 


...Cũng vay, trong Gia Định xưa và nay, Huynh Minh viết: 


“Bên trên là một gò đất cao, là địa điểm Chùa cây Mai, 
mang tên là Thứu Lãnh tu.” 


Sự thật thì cả 2 ông đã nhầm lẫn vì chùa Cây Mai không có 
tên 

“Thứu Lãnh Tự”, và Trịnh Hoài Đức, trong các tác phẩm Gia 
Định thành thông chí cũng không dùng những câu này để 
mô tả nơi đây, mà chính là để nói về Mai Khâu Tự. 





Ảnh minh hoa: hoa mù u có dang dap giống hoa mai vì cùng 
ho 


Bui Thuy Dao Nguyén 
Tan man vé loai mai hoa trang 
Phan 3 


Mai Khau Tu 

Cũng là một thang cảnh nổi tiếng của Gia Định, mà ngày 
nay nhiều người thường lam với Mai Sơn 

1/ Đôi nét lịch sử: 

Hiện nay ở Mai Khâu, vẫn còn một ngôi chùa cổ tục gọi là 
chùa Gò (Phụng Sơn Tự), tọa lạc số 1408 đường 3 tháng 2, 
quận 11, thành phố HCM. 

Chùa được Thiền sư Liễu Thông tạo lập vào đầu thế kỷ XIX. 
Đến năm 1904, Thiền sư Tuệ Minh cho xây cất lại. Nhiều 
tượng thờ ở chùa do nhóm thợ Sa Đéc tạo tác vào những 
năm đầu thế kỷ XX. 

Chùa được đại trùng tu vào năm 1960 và sửa chữa nhỏ 
những năm gần đây. Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. 
Chùa có khoảng 40 pho tượng thờ. Có nhiều pho tượng quí 
như bộ Di-đà Tam Tôn, bộ Ngũ Hiền thượng kỳ thú, pho 
tượng Phật bằng đá, tượng Tiêu Diện... 

Khu đất của chùa là một di tích khảo cổ học. Tài liệu của Bảo 
tàng thành phố cho biết vào các năm 1988 và 1991, các 
nhà khảo cổ học đã tìm được những mặt người bằng đất 
nung, đồ gốm... thuộc văn hóa Ôc Eo. 

Ở đây cũng đã tìm thấy một tượng Phật bằng đồng theo 
phong cách Thái Lan. Chùa đã được Bộ Văn hoá công nhận 
là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. 


Người ta kể rang dưới thời Gia Long, sư tổ Liễu Thông (1753 
- 1840) người Thanh Hoá, trên đường tầm đạo đi qua gò đất 
ở phía nam trấn Phiên An này, thấy cảnh trí thích hợp nên 
dừng chân rồi dựng chùa và đặt tên một cách nôm na là 
chùa Gò. 

Một hôm có một con chim phụng đến đậu trên cây ngô đồng 
ở đầu gò, kêu liên tiếp ba ngày rồi bay mất. Sư tổ cho là 
điềm lành, đổi tên chùa thành tên chữ Phụng Sơn Tu. 

Từ giai thoại này, một nghi vấn được nêu lên là nếu cái tên 
Phụng Sơn Tự đã có thời Gia Long, thì tại sao Trịnh Hoài Đức 
là người thời Gia Long, lại không biết mà gọi là chùa Ân 
Tông? 

Đến năm 1960, trên gò còn bốn cây Bạch Mai. Nay trên gò, 
bên cạnh Chùa, chỉ còn một cây Bạch Mai già cỗi có mang 
tấm biển đề là trồng năm 1909, hơn tám mươi năm! 


Trong Cấm Trại Thi Tập, Trịnh Hoài Đức đã chọn Mai Khâu 
đưa vào số ba mươi cảnh tiêu biểu của Gia Định gọi là “Gia 
Định tam thập cảnh” để làm đề tài ngâm vịnh: 

Mai Khâu Túc Hạc 


Cửu cao thanh sa bá vu thiên, 

Chuyển hướng Mai Khâu hảo khế miên. 
Tuyết cách bất lao hành tị giặc, 

Sương linh mạn liễm học tham Thiền. 
Tự khoa nhã tháo đồng thanh bạch, 
Thả hứa phương danh cộng bảo tuyền. 
Mộng lý ký bằng lâm sử sĩ, 


Mac lai u hac nhiéu khiém trién. 

(Can Trai thi tap) 

Dich tho 

Hạc Ngủ Đêm Ở Gò Cay Mai 

Chin đầm tiếng hac vang lưng trời 

Đổi hướng gò Mai đến ngủ ngơi, 

Tránh đạn nhọc gì lông tuyết sẵn 

Tham Thiền xếp lại cánh sương thôi 

Tự khoe tiết sạch lo gìn giữ 

Lại hẹn danh thơm lại đổi dời 

Hồn mộng gửi nương lâm xử si 

Nơi này u nhã chớ đùa chơi. 

(Nguyễn Khuê dịch ) 

Trong Cấn Trai Thi Tập, còn có hai bài nữa liên quan đến Mai 
Khâu. Chứng tỏ Trịnh Hoài Đức nhiều lần lui tới thắng cảnh 
này. Xin dẫn thêm một bài: 

Mai Khau Van Thiêu 

Mai khâu vẫn thướng lược đông phong, 
Nhất vọng tiêu nhiên nhã bất cùng. 

Thôn xá chẩm khê yên thụ ngoại 

Mục đồng hoành địch thảo nguyên trung. 
Ngưu tương giải ngột quy cao lũng, 

Nha dĩ từ giao tap mau tùng. 

Trù trướng minh vân thiên miễu miễu, 
Tru tri vô ngữ ý ngô đồng. 

(Cấn Trai Thi Tập) 


Dịch thơ 


Go Cây Mai Chiều Hôm Nhìn Ra Xa 
Chiều đến go Mai hứng gió đông, 

Xa trông cảnh vắng mắt không cùng. 
Xóm nhà gối suối nơi cây nơi cây khói, 
Nội cỏ vang âm sáo mục đồng. 

Qua họp về cây, rời bãi trống, 

Trâu chờ cởi ách, lại vùng giồng. 

Trời cao mây tối giăng buồn bã, 

Đứng tựa ngô đồng lặng ngó mông. 
(Nguyên Khuê dịch) 


Trịnh Hoài Đức sáng tác bài này năm 1782. Ngày nay, hơn 
200 năm sau, cảnh vật được mô tả trong bài thơ đã hoàn 
toàn đổi khác. Nay đứng trên đỉnh gò nhìn ra bốn phía, tầm 
mắt khách tham quan bị giới hạn vì những khu phố lầu san 
sát vây quanh . 

Trong Gia Định Thành Thông Chí (Sơn Xuyên Chí), Trịnh Hoài 
Đức cũng có bài “Mai Khâu” tả rõ vị trí, cảnh vật và phong vị 
nên thơ của gò này: 


“Cách trấn mười ba dặm rưỡi về phía Nam, gò đất nổi cao, 
có nhiều nam mai, thân già cỗi, nhưng khi hoa nở không có 
tuyết, chỉ có lá che chở hương thơm mà thôi. Hoa bẩm linh 
khí sinh ra nên không đem trồng nơi khác được. Trên gò có 
chùa An Tông, đêm tụng kinh, tối đánh chuông lớn, thanh 
âm vang rền trong mây khói, giống như thế giới núi Thứu 
Lĩnh, suối trong chảy quanh chân gò, chiều mát các cô gái 
chống thuyền hái sen. Gặp lúc trời tốt tiết đẹp, văn nhân thi 


sĩ mang bầu rượu theo từng bực di lên đầu gò ngâm vịnh 
dưới hoa, câu thơ phảng phất mùi hương, thật là một thắng 
cảnh cho khách du lam”... 

Con suối quanh chân gò nay vẫn in dấu đó, nhưng trải qua 
nhiều biến đổi, những sông rạch chảy thông với nó đã bị san 
lấp để xây dựng nhà cửa, nên nước trong xưa nay thành 
nước ao tù hôi tanh. 

Thời Trịnh Hoài Đức, ở Mai Khâu có chùa Ân Tông. Xin dịch 
đoạn nói về Chùa này: 

“Trên gò có Chùa Ân Tông, đêm tụng Kinh Phật, tối đánh 
chuông lớn, thanh âm vang rên trong mây khói, giống như 
thế giới núi Thứu Lĩnh” (Gia Định Thành Thông Chí, Mai 
Khâu). 

Chúng ta thấy tác giả chỉ có ý so sánh Mai Khâu với Thứu 
Lĩnh, tức núi Linh Thứu hay Linh Sơn ở Ấn Độ, nơi Phật Như 
Lai từng giảng Kinh Pháp Hoa, chứ không hề nói đấy là tên 
chùa như có người ngộ nhận... 

Sách Dai Nam Thống Chí (tỉnh Gia Định), được biên soan 
dưới đời Tự Đức, cũng nói xưa ở Mai Khâu có Chùa Ân Tông, 
nhưng đến thời bấy giờ thì không hiểu vì sao Chùa lại có tên 
là Mai Khâu Tự. Sách này cũng cho biết trên gò còn lại bảy 
cây mai. 

Chùa này là một thắng cảnh được nhiều khách du lãm đặt 
chân đến, và một thi sĩ khuyết danh nhân đi qua đấy, xúc 
cảnh sinh tình, đã để lại mấy vần thơ: 

Mai Khâu Tự 

Thiền môn hà xứ phỏng mai hoa 

Tạm hiết chính tiên thuyết phạn gia. 


Hương nhập trà bình yên chính noan, 

Nhất sinh trần lự bán tiêu ma. 

Dịch thơ 

Chùa Gò Cây Mai 

Tìm mai cửa Phật ở nơi đâu? 

Dung bước đường xa, luận dao mâu. 

Hương ngát bình trà đang quyện khói 

Lòng trần dứt hết nua lo âu. 

(Nguyễn khuê dịch) 

Tóm lại, Mai Sơn và Mai Khâu là hai Gò khác nhau. Mai Sơn 
Tự và Mai Khâu Tự là hai chùa khác nhau.Cả hai đều thắng 
cảnh của vùng Gia Định xưa kia và nay cũng đều là di tích 
văn hoá đồng thời là di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với thời 
kỳ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đáng được 
trân trọng bảo tồn để nêu cao truyền thống văn hoá và 
truyền thống chống giặc giữ nước của Thành phốHCM 
II.Theo bài Pháp văn “Souvernirs historiques” của 
Trương Vĩnh Ký 


thì “chùa Cây Mai ngày xưa là ngôi chùa Chân Lạp, có ao hồ 
bao bọc chung quanh và dùng làm nơi đua thuyền trải 
những khi lễ Phật”. 

Vịn theo tài liệu vắn tắt này, ta biết vùng Cây Mai quả là 
một yếu điểm của người Miên xưa. 

Muốn đua thuyền (ghe ngo) thì nước bọc chung quanh Đồn 
Cây Mai chưa đủ dùng. Khúc đua phải dài trên năm ba cây 
số ngàn ghe ngo mới đủ sức lấy trớn thi tài. Như vậy khúc 
đua phải dài ra tới vùng nước chùa Gò (Phụng Sơn Tự) hoặc 


xa hon nữa, vả lại doc theo đường Sai Gon Mỹ Tho, tôi nhớ 
có một người Thổ nói với tôi đó là “Sre pren” (ruộng khô cạn 
nước). 

Theo tôi trước khi thành ruộng gò, có phải đây là di tích chỗ 
đua thuyền ghe ngo của người Chân Lạp xưa chăng? Khảo 
ra đường nước Chùa Cây Mai ăn thông với con rạch trước 
đây gọi rạch Lò Gốm, rạch này bị lấp đi một phần khi xây 
cất khu Chợ Lớn mới. 


Bui Thuy Dao Nguyén 
Tan man vé loai mai hoa trang 
Phan 4 
Một bài thơ hay của cố HT Mãn Giác có nhac đến mai : 


q 
+ 





Nhớ chùa 


Từ thuở ra đi vắng bóng chùa 
Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua 
Trong tôi bừng dậy niềm chua xót 
Xao xuyến mơ về lại cảnh xưa 


Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng 
Có con đường đỏ chạy lang thang 

Có hàng tre gợi hồn sông núi 

Im lặng chùa tôi ngập nắng vàng 


Có những cây mai sống trọn đời 


Bén hang tung bach mai xanh tuoi 
Nhìn lên phang phat hương trầm tỏa 
Đức Phật từ bi miệng mỉm cười 


Tôi nhớ làm sao những buổi chiều 
Lời kinh giải thoát vọng cao siêu 
Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi 

Cầu nguyện dân làng sống mến yêu 


Vì vậy làng tôi sống thái bình 

Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh 
Sắn khoai gạo bắp nuôi thôn xóm 
Xây dựng tương lai xứ sở mình 

Tối đến dân quê đón gió lành 

Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh 
Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi 
An ủi dân hiền mọi mái tranh 


Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào 
Thôn trên xóm dưới dạ nao nao 

Dân làng tắm gội lên chùa lễ 

Mười bốn, ba mươi mỗi tối nào 

Biết đến bao giờ trở lại quê 

Phân vân lòng gởi nhớ nhung về 
Tang thương dù có bao nhiêu nữa 
Cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê 
Chuông vang nơi nao nhớ lạ lùng 


Ra di ai chang nhớ chùa chung 

Mái chùa che chở hồn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của tổ tông 

( Thơ của HT Mãn Giác, sáng tác 1949) 


Bùi Thụy Đào Nguyên, tập hợp 

Tài liệu tham khảo: 

-Trích “Tập văn Phat Dan” PL. 2535 - 1991 
-Sách “Sài Gòn năm xưa” của Vương Hồng Sển 


-Bài viết “Mai Sơn Tự Và Mai Khâu Tự” của Nguyễn 
Khuê 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Bui Thuy Dao Nguyén tap hop 

Suu tam: Rongxanhag 

Nguồn: Bùi Thuy Dao Nguyên - VNthuquan - Thu viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 31 tháng 8 năm 2007 


